Khúc xương sườn & Tôi 


Lý Lạc Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Khúc xương sườn & Tôi 


Lý Lạc Long 
Khúc xương sườn & Tôi 


T ừ cái ngày tôi bắt đầu "biết" có sự khác nhau giữa con trai 
và con gái, bắt đầu thích thú tìm hiểu về cái thế giới bí ẩn 
của những "khúc xương sườn", cũng có lẽ là ngày tôi bắt 
đầu thực sự nếm những cảm giác vui buồn, khổ đau, hoan 
lạc... của người đàn ông trong trần thế. Có những lúc, tôi 
tưởng như mình đã hiểu được khúc xương sườn của mình, 
nhưng đã nhiều lần phải quay lại điểm khởi hành, và mỗi lần 
như vậy thì điểm khởi hành hình như đều xa hơn điểm khởi 
hành trước đó về phía quá khứ. Dĩ nhiên, mỗi lần như vậy là 
một số tự tin lại biến mất tích. Lại phải tìm hiểu, khám phá, 
sục sạo học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Suốt 
nửa đời người, kết luận tạm thời của tôi ở vào thời điểm này 
là tôi không "hiểu" được gì ráo trọi về những khúc xương 
sườn, và dù là cái khúc gần gũi nhất với tôi. Bạn đừng có 
vội cười, vì còn tệ hơn như vậy nữa là tôi bắt đầu nghi ngờ, 
tôi có thực sự hiểu được tôi chưa? Cái câu hỏi: "Tôi là ai? Tôi 
từ đâu đến và tôi đi về đâu?", hình như tôi vẫn chưa trả lời 
được. Và nếu "nhân sinh ngũ thập tri thiên mệnh " thì tôi đã 
đi gần hết đoạn đường đời này rồi đó bạn ạ. Tôi vẫn chưa 
hiểu nổi được tôi thì nói chi đến cái thế giới bí ẩn, khó hiểu 
của nữ giới. 

Nhiều khi bí quá, tôi "đổ lỗi" hết mọi việc rắc rối cho ông 
Adam, ham ăn chỉ trái táo để những kẻ hậu duệ của ông 
phải gánh chịu cái hậu quả này. Mà nghĩ xa hơn chút, thì 
cũng đúng như vậy, nếu ông ấy không mềm lòng nghe theo 


lời bà Eve thì giờ này chắc họ vẫn nhởn nhơ rong chơi trong 
Vườn Địa Đàng, ngây thơ vô tội như những đứa trẻ tắm mưa, 
hồn nhiên đùa giỡn giữa thiên nhiên, đâu có biết gì đến cái 
trò tí toáy "đúc dân", và trái đất đã không có loài người, 
không có những người như tôi, ngồi đây suy nghĩ vu vơ, ngớ 
ngẩn như vầy. Hậu quả của việc ăn một trái táo ghê gớm 
thiệt và "tội" thì đúng là của ông Adam. Thì thôi, đây là nợ 
của tiền nhân, hậu duệ phải kê vai chia nhau trả, ai khôn thì 
trả ít chút, ai dại thì phải trả nhiều chút. Tạm bằng lòng với 
suy nghĩ đơn giản này của mình và cảm thấy an ủi vì ít nhất 
là tôi cũng đã biết được "Tôi là ai?" ( là hậu duệ của ông 
Adam); "Tôi từ đâu đến?" ( từ Vườn Địa Đàng); và "Tôi đi về 
đâu?" (chưa biết, tới đó sẽ hay, có thể sẽ về lại chỗ khởi 
hành). Tôi biết trả lời cho những câu hỏi này không có đơn 
giản như vậy. Nhiều nhà hiền triết đã suy nghĩ suốt cả đời 
vẫn còn "băn khoăn" với câu hỏi này. Đây chỉ là một suy 
nghĩ nông cạn đáng giá ba xu của tôi. 

Nhiều lúc tôi cũng để ý nghe thử xem hậu duệ của bà Eve 
suy nghĩ thế nào về phái của họ. Thì ra cũng như phái nam, 
họ cũng băn khoăn, cũng có những nỗi buồn thân phận, 
cũng thở than, cũng oán trách ..v.v . Từ những điều nghe và 
thấy, theo tôi, thì vì cái tội "dụ dỗ" của bà Eve, họ còn bị 
phạt nặng hơn cái tội "dám ăn" của ông Adam. Công bằng 
hay không? Đây là "ý", là những tác phẩm của tạo hóa và có 
lẽ ngoài tầm hiểu biết của hầu hết mọi người . 

Tôi tình cờ nghe một câu chuyện vui có liên quan chút đến 
việc này, tiện dịp xin ghi lại đây để giải trí . Trong một cuộc 
trà dư tửu hậu, có một ông bạn, không biết ông ta tinh 


thông sử sách cỡ nào, và căn cứ vào sách vở nào ... mà dám 
quả quyết là bà Eve bị phạt “nặng” hơn không phải vì tội dụ 
dỗ, quyến rủ ông Adam ăn trái táo mà là vì bà Eve đã dám 
ăn đến hai trái táo và dấu tích thì còn "rành rành" ở đó như 
mọi người có thể thấy ! 

Câu chuyện ở trên lại gợi cho tôi một thắc mắc là trái táo 
ông Adam ăn lúc đó có "giống giống" như trái táo bây giờ 
không? Nếu giống thì mấy ông bà bác sĩ thời nay cũng dám 
bị phạt về tội khuyên (dụ dỗ) mọi người nên ăn một trái táo 
mỗi ngày ("one apple a day, keep the doctor away"). Rồi 
gần đây thì đến trái chuối, các nhà chuyên môn nói, về dinh 
dưỡng, trái chuối có hiệu quả tốt gấp mấy lần trái táo. Có lẽ 
vì vậy mà một số các bậc nam nhi đổi sở thích qua "ăn 
chuối" thay vì "ăn táo" để "giữ gìn sức khỏe". Đây có phải 
cũng là ý của tạo hóa không? Tạo hóa, con người và xã hội 
loài người quả thật là quá phức tạp, rối ren và khó hiểu. 

Xin trở lại chủ đề chính của bài viết là tìm hiểu một số khía 
cạnh và bản chất của đàn ông và "khúc xương sườn" của họ 
trong đời sống thực tế ngày nay. Mặc dù có nhiều quan điểm 
khác nhau về nguồn gốc của loài người , nhưng vấn đề này 
rất rộng lớn và bao quát . Tạm thời, ta cứ xem nhân loại và 
xã hội loài người bắt đầu hình thành từ việc ông bà tổ Adam 
và Eve bị phạt và bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng. Trải qua 
một thời gian rất dài, xã hội loài người phát triển không 
ngừng về mọi phương diện. Con người ngày nay so với vài 
thế kỷ trước đây đã khác rất nhiều về cách sống, cách suy 
nghĩ, cách làm việc, cách suy tư .... và cụm từ "khúc xương 
sườn" dùng để ám chỉ phái nữ chắc chắn là không còn thích 


hợp nữa. Mặc dù hình dạng và tư duy của con người hiện đại 
có thể khác rất nhiều so với con người của thời cổ đại . 
Nhưng có những cái, về cơ bản, con người hôm nay vẫn 
"giống" như con người thuở man khai. Như quan hệ nam nữ 
chẳng hạn, về quan niệm, hình thức và phong cách ... v.v. có 
thể đổi thay, khác với thời xa xưa rất nhiều và càng khác 
nhau tùy theo phong tục tập quán của mỗi xã hội, mỗi địa 
phương, mỗi quốc gia . Từ ông Adam và bà Eve cho đến nay, 
quan hệ nam nữ vẫn là một nguyên nhân chính để loài 
người có thể tồn tại trên trái đất. Gia đình, một kết quả của 
đa số những quan hệ nam nữ, từ nhiều ngàn năm qua, vẫn 
còn là một đơn vị căn bản của xã hội loài người hiện nay và 
có lẽ cũng sẽ như vậy trong tương lai. 

Đàn bà và đàn ông khác nhau rất nhiều về thể chất, hình 
dáng, cách suy nghĩ, cách hành xử ..v .v. Tóm lại là có vô 
vàn những điều khác biệt. Có thể ví, nam và nữ như hai cực 
nam châm "trái dấu", nên giữa họ có một hấp lực hay một 
sức hút của từ lực rất mạnh mẽ. Tình yêu là một nguyên 
nhân chính để gắn bó, để kết hợp các đôi nam, nữ lại với 
nhau. Nhưng ngay trong tình yêu thì nam và nữ cũng đã có 
cái nhìn và quan niệm khác biệt, như tục ngữ nói:" Con gái 
đôi tai, con trai đôi mắt ", phái nữ thường vì đôi tai mà trái 
tim bị chinh phục, còn phái nam thì thường do đôi mắt mà 
thần hồn bị đảo điên. Người đàn bà luôn khao khát nghe 
được câu : "Anh yêu em” từ người đàn ông mà họ thương 
yêu, còn đàn ông thì ngược lại, luôn trăn trở mãi với câu hỏi 
“Ta yêu ai?”. 

Theo các nhà tâm lý, thì với đàn ông, tình dục là một cánh 


cửa mở ra những cảm xúc, tạo ra nguồn cảm hứng dồi dào. 
Còn đối với phụ nữ, cảm xúc là yếu tố cần thiết để có được 
ham muốn tình dục. Chính vì vậy mà đàn ông không ngớt 
than phiền: "Lúc nào cũng phải nói câu Anh yêu em thì mới 
khiến cô ấy có cảm hứng". Còn phái nữ thì than thở: "Anh ấy 
lúc nào cũng muốn làm chuyện đó". Nhưng không hẳn là 
đàn ông coi trọng tình dục hơn tình yêu, trong thực tế, thì đa 
số đàn ông luôn muốn có một người phụ nữ của riêng mình 
để họ yêu thương, chăm sóc, quan tâm và chia xẻ với họ 
mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đàn ông có thể có 
những giây phút "nỗi loạn", nhưng không phải lúc nào họ 
cũng hứng thú và chấp nhận các cô sống thác loạn, buông 
thả, thiếu nề nếp. Trong tình yêu, thường thì đàn ông không 
có ý định " bẻ khóa vườn đào" nếu phụ nữ không đưa chìa 
khóa cho họ. Khi yêu, đàn ông cũng có những khát khao 
cháy bỏng, nhưng họ cũng hết sức tôn trọng mong muốn 
của người họ yêu. Tuy nhiên, đôi khi phái nữ bằng những 
trang phục quá bắt mắt, những ánh mắt và cử chỉ gợi tình, 
và có thể nói, lúc này đàn ông mới là người rơi vào thế bị 
động, chứ không phải là phụ nữ. 

Thường thì đàn ông bị gán cho cái tiếng đa tình, và đàn ông 
đa tình , do yếu tố bẩm sinh di truyền và do môi trường 
sống, họ có sinh lực dồi dào và có thể đối tượng của họ 
không đủ sức nhận lãnh, chứa đựng... hết nên họ phải tìm 
đến những đối tượng khác hoặc phải yêu nhiều đối tượng 
một lúc thì trái tim tham lam của họ mới thỏa mãn. Điều này 
cũng đúng cho đàn ông nhưng không công bằng vì bản tính 
đa tình không hẳn chỉ có ở phái nam . Phái nữ cũng có rất 


nhiều người đa tình , họ đang yêu người này nhưng những 
lời tỏ tình, những ánh mắt nồng nàn, tình tứ từ một người 
đàn ông khác cũng làm cho họ cảm thấy xao xuyến, rung 
động, ngây ngất... Họ có thể cũng tự biện luận là yêu chỉ 
một người,thì thường không hội đủ những đặc điểm mà họ 
cần, nên họ phải yêu nhiều người. Trái tim có những lý lẻ 
riêng của nó, vấn đề ở đây có lẽ là sự tự kiểm chế và nhận 
biết giới hạn nào ta không thể vượt qua. Do bản chất bẩm 
sinh của đàn ông (male animal instinct), người đàn ông 
không phải không thích người đàn bà đa tình, nhưng có điều 
là họ chỉ thích người phụ nữ đa tình riêng với họ mà thôi. 
Đúng hay sai, công bằng hay không? Đây cũng là một sắp 
đặt của tạo hóa. 

Đàn ông chỉ thích những cô gái đẹp? Nói cách khác, là đàn 
ông yêu bằng mắt, cũng không đúng hẳn như thế. Đã là con 
người, dù là nam hay nữ thì đứng trước cái đẹp, có ai lại 
không trầm trồ ngưỡng mộ? Nhưng quan niệm về cái đẹp 
rất khó nắm bắt, bởi một lý do đơn giản là "nó không có khái 
niệm, không tồn tại ở trong sự vật" ( Kant,1724-1804). Cái 
đẹp thường gây nên sự tranh cãi, vì có người sẽ không tiếc 
lời khen tụng, tán dương một vẻ đẹp, nhưng người khác lại 
lắc đầu phủ nhận. Một cô gái "mình hạc xương mai" có thể 
là cô gái trong mơ của một người đàn ông này, nhưng người 
đàn ông khác thì lại ngưỡng mộ những người phụ nữ "khuôn 
trăng đầy đặn, nét ngài nở nang". Và đối với nữ giới , có 
người thích vẻ đẹp này, có người thích vẻ đẹp khác như : 
phong thái thư sinh nho nhả, nét phong trần, từng trải kinh 
nghiệm, hay khí chất mạnh mẽ , hiên ngang, bất khuất của 


nam nhỉ... Vì vậy, các bạn cứ yên tâm, nếu người ấy luôn 
yêu bạn nồng nhiệt, thì nên tự tin rằng, bạn chính là "Tây 
Thi hay Tống Ngọc trong mắt người yêu mình". 

Khi đã có người phụ nữ của riêng mình, đàn ông thường thỏa 
mẫn, say với men chiến thắng và thấy không cần phải hết 
lòng "ra sức chinh phục" người mình yêu nữa. Và khi mối 
quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên gắn bó, thường 
phụ nữ là người đầu tiên mất tự tin là họ còn có đủ sức hấp 
dẫn và thu phục đối tượng nữa không. Họ cũng chợt nhận ra 
rằng, người đàn ông họ yêu không còn dành nhiều thời gian 
cho họ, không "có vẻ" si mê họ như thuở ban đầu. Bên cạnh 
đó, thì đàn ông chẳng ngần ngại bộc lộ rõ bản chất của họ, 
và phụ nữ hiếm khi nào hài lòng với những phong cách mà 
trước đây họ chưa khám phá được ở người đàn ông. Với đàn 
ông, mọi sự thay đổi không phải là do họ không còn mặn 
nồng, không còn yêu thương nữa mà đơn giản là họ muốn 
sống thật với chính mình trong tình yêu. Và đàn ông cũng 
vẫn phải trăn trở rất nhiều với những lo lắng mơ hồ : "Liệu 
mình có làm người ấy thất vọng?"; "Hôm nay người ấy 
không vui, phải chăng mình đã làm gì khiến cho người ấy 
buồn?". 

Ở trên chỉ là những tảng băng nhỏ nổi trôi trong biển đời, tôi 
góp nhặt lại trong cuộc hành trình tìm hiểu bản thân và 
"khúc xương sườn" của mình, tiện dịp ghi lại đây để chia xẻ 
với các bạn. Nói cách khác, là sự khác biệt nhưng thu hút 
nhau như nam châm đối cực giữa nam và nữ thì còn rất 
nhiều. Và nói thật thì hiện giờ tôi cũng chưa tự trả lời được 
một cách chắc chắn và tự tin câu hỏi cổ xưa : "Ta là ai? Ta từ 


đâu đến? Và Ta đi về đâu?" thì nói chi đến cái thế giới bí ẩn 
và khó hiểu của tóc dài . 

Cuối cùng, lời nhắn nhủ chân thành đến các bậc nam nhỉ 
thân mến: Nếu bạn nào còn nghĩ là mình vai hùm lưng gấu, 
sức khỏe mạnh mẽ , hình dạng to lớn và khả năng chịu đựng 
đau đớn của bạn sẽ hơn phái nữ "liễu yếu đào tơ" thì bạn đã 
lầm, đã không hiểu rõ bản thân mình & đối phương rồi. Có 
thể nói là bạn chưa ra trận đã thua. Kế đến, mỗi khi khúc 
xương sườn của bạn dịu dàng " Anh yêu, chúng ta cần phải 
nói chuyện với nhau ! " Và bạn lo lắng : " Mình lại phạm sai 
lầm gì đây?" Thì hành trình vào thế giới bí ẩn và khó hiểu 
của phe tóc dài còn dài dằng dặc trước mặt và đầy những 
bất ngờ . 

Chúc bạn và tôi nhiều may mắn . 

Lý Lạc Long (TTL/TCT/MAI/27/10/05) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: TTL - Lý Lạc Long 
Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 23 tháng 2 năm 2006 


